LESLEY SIMS - IAN MACNEE . 


MỘT NGA 
LAM LINH 
À LA MA 


{| Mọi điều 


„yết cần biết dành cho 
sa các tân binh 
IO > 


¬-... a 
DM E XUẤT BẢN TRE 


MOT NGAY 
LAM LINH 
LA MA 


Bien soan: 

Lucia Fabricius Imperiosa 
(thường gọi la Lesley Sims) 
Thiết kế và minh hoa: 
Spurius Hostilius Bibulus 
(thường gọi là lan McNee) 


Người dịch: Lê Thảo 


Cẩm nang sinh tổn dành cho các tân binh 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


7] muc LỤC 


CHƯƠNG I 

KHỞI ĐỘNG 
Nhập ngũ 

Tổ chức quân đội 
Quân địch 


CHƯƠNG II 

CUỘC SỐNG CỦA MỘT TÂN BINH 
Huấn luyện sơ cấp 

Các hình thức kỷ luật 

Lương bổng và những điều kiện 


CHƯƠNG II 

SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU? 
Vũ khí chiến đấu 

Quân phục 

Bảo quản quân trang 


CHƯƠNG IV 

ĐỀ BẮT ĐẦU TRẬN CHIẾN! 
Mưu mẹo trong chiến đấu 
Sách lược chiến đấu 

Điềm báo 

Diễu hành chiến thắng 

Bao vây 


CHUONG V 


DOANH TRAI, PHAO DAI VA 
TUONG THANH HADRIAN 


Dựng trại 

Pháo đài biên giới 

Cuộc sống tại pháo đài 
Xây dựng đồn biên phòng 
Giải trí 


CHƯƠNG 6 

TÀI LIỆU THAM KHẢO BỎ TÚI 

Lịch sử quân đội 

(đã lược bỏ một vài chỉ tiết nhàm chán) 
Kế hoạch chiến đấu 

Bản đồ lãnh thổ 


tới 
78 


Copyright © 2009, 2004 Usborne Publishing Ltd. 

First published in America in 2009 by Usborne Publishing Ltd. 
All rights reserved. 

Bản tiếng Việt © Nhà xuất bản Trẻ, 2014 


BIỂU GHI BIÊN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THỰC HIỆN 
General Sciences Library Cataloging-in-Publication Data 


Lesley - 
Một ngày làm lính La Mã / Lesley Sims ; Lê Thảo dịch. - T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. 
80tr. ; 23cm. - (Một ngày làm ...). 


1. Lính — Rome -- Văn học thanh thiếu niên. 2. Rome -- Quân đội -- Đời sống quân đội -- Văn 
học thanh thiếu niên. I. Lê Thảo. 


355.00937 --ddc 23 ISBN 978-6O4-1O-O5971-9 
Một ngày làm lính La Mã 


IIIIIII[IfIll 


934974 #131601 


đá À 
=> 


CHƯƠNG I 


KHỞI ĐỘNG 


hào mừng binh đoàn đáng kiêu hãnh và tinh nhuệ 

nhất Tây phương. Nhờ có quân đội mà bờ cõi của đế 
chế ta được mở mang như ngày nay. Trước mắt là một 
hành trình gian nan nhưng các bạn sẽ có những đồng đội 
tốt, được chu du khắp thế giới và được tưởng thưởng xứng 
đáng bằng tiền của và đất đai, khi đã về hưu. (Nếu như bạn 
sống thọ. Đó chỉ là vài câu chuyện bông đùa trong quân 
ngũ lúc khởi động mà thôi.) 


— 5 Ÿ 


NHẬPNGU RA 
Nếu bạn tình cờ đọc được cuốn sách này và muốn tìm hiểu 
xem cuộc sống quân ngũ có thích hợp với mình hay không, 
hãy thử kiểm tra những yêu cầu bên dưới. 


Bạn cần có: 


I. CHIỀU CAO TỐI THIẾU: 

175M 

Bạn sẽ phải cởi giày ra để đo, vì 
vậy hãy bỏ cái ý định mang giày 
độn đi nhé. 


II. KHÔNG BÉO NHƯNG 
PHẢI CÓ CƠ BẮP 

- dáng quá chuẩn. 

Đừng lo lắng nếu dáng bạn chưa 
chuẩn, bạn sẽ đạt được điều đó 
khi hoàn thành khóa huấn luyện 
cơ bản. 


.. VA BIET LANG NGHE 


IV. CÓ THE ĐỌC VÀ VIẾT 

Nếu đang cầm cuốn sách này trên tay 
nghĩa là bạn có thể đọc được, nhưng 
viết lách tốt để làm gì nhỉ? Cuộc sống 
quân đội không phải chỉ quanh quần 
với gươm và giáo, có một vài công việc 
liên quan đến chữ nghĩa nữa đấy. 


V. LA NGƯỜI LA MÃ 
Bạn phải có bằng chứng rõ ràng - 
một chiếc áo toga* thì chưa đủ đâu. 


Có chắc là bạn đáp ứng được những yêu cầu trên không? 
Nếu được thì chỉ cần vượt qua một cuộc phỏng vấn và buổi 
kiểm tra sức khỏe trước khi nhập ngũ thôi. Tuy nhiên, có 
nhiều phẩm chất khác không được đề cập đến trong thông 
báo tuyển quân dù chúng khá hữu ích - hãy xem những 


câu hỏi ở trang sau. 
* Áo choàng dài đặc trưng của người La Mã. (BT) 


— ï S—= 


CAU HOI NHANH 
Học thuộc bang bên dưới sau đó trả lời câu hỏi để xem bạn 
có đủ phẩm chất để trở thành một người lính La Mã không. 


YÊU NƯỚC, TRUNG THÀNH, 


= CAO THƯỢNG, CÔNG BẰNG, | 
: DŨNG CẢM, KÍNH CHÚA, › 
NGHIÊM CHỈNH, KỶ LUẬT 


I. Người anh em sinh đôi 
của bạn dám chống lại đế 
quốc La Mã: bạn có giết 
anh ta không? 


II. Nếu phạm phải sai lầm 
nghiêm trọng làm mất danh 
dự gia đình: bạn sẽ tự kết liễu 
mình chăng? 


III. Bạn tham gia chinh chiến nam 
năm trời, và cuối cùng cũng giành 
được thắng lợi. Bạn sẽ kết bạn với 
bọn lính bại trận chứ? 


IV. Chỉ huy ra một mệnh lệnh điên 
rồ có thể khiến bạn chết như chơi. 
Bạn có vâng lệnh ông ta hay không? 


V. Bạn đang trấn thủ một cây cầu để ngăn chặn một đội 
quân lớn. Nhưng cuối cùng nó vẫn bị phá vỡ, bạn có dám 
nhảy xuống sông, với vũ trang đây đủ và bơi trở lại La Mã 
không? 


Nếu câu trả lời là “CO!” cho cả 5 câu, còn chain chờ gì nữa? 
Hãy nhờ một người nào đó đang ở trong quân đội tiến cử 
bạn và nhập ngũ ngay hôm nay. Bạn sẽ đọc một lời tuyên 
thệ trung thành ngắn gọn và phục vụ suốt 25 năm trong 
quân ngũ. Nhưng vị trí nào phù hợp với bạn? 


mm" 9 Q 


Bạn đang ở đâu? Chính la vị trí thấp nhất. Bạn và 7 người 
lính khác sẽ trở thành 1 tiểu đội, là phân cấp nhỏ nhất 
trong quân đội La Mã. Phân cấp lớn nhất là binh đoàn 
với 5.120 chiến binh. Hãy tưởng tượng tiểu đội giống như 
những viên gạch xây dựng nên quân đội. Tuy tổng quân 
số rất nhiều nhưng tất cả đều xuất phát điểm từ tiểu đội 8 
người. 


TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI 


8 người lính 
= 1 tiểu đội 


10 tiểu đội 
= 1 đại đội 


6 đại đội 
=1 đội quân 


10 đại đội 
= 1 đội quân chính 


9 đội quân 
+ 1 đội quân chính 
= 1 BINH ĐOÀN! 


NGUOI TRONG DOANH TRAI 
Rất dễ nhận biết những anh chàng tân binh như bạn: họ 
mệt lùr và đẫm mồ hôi. Nhưng bạn lại bối rối khi gặp những 
người mặc quân phục khác nhau, dưới đây là một số chỉ dẫn_ 
để bạn biết thêm về các thành viên trong doanh trại... 


SỐ 1. QUÂN ĐOÀN TRƯỞNG: 
người tổng chỉ huy binh đoàn, 
thường là một nguyên lão, được 
đích thân hoàng đế chọn lựa. Nếu 
8 bạn không gây chú ý tốt (hay xấu), 
Mai d bạn sẽ khó lòng được gặp ông ta. 


SỐ 2. QUAN GIÁM QUÂN: 6 sĩ quan, đứng 
đầu là một lãnh đạo cao cấp - cánh tay mặt 
của Quân đoàn trưởng. Năm người còn lại là 
ky sỹ cưỡi ngựa, phụ trách công việc giấy tờ 
và cấp dưới là đồn trưởng. 


Quan giám quân 
SỐ 5. DÒN TRƯỞNG: người chỉ 
huy thứ ba, phụ trách việc dựng 
quân trại khi quân đội di chuyển. 


Dôn trưởng 


SỐ 4. ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG TIÊN PHONG: 
người chỉ huy cao nhất của các đại đội 
trong doanh trại, ông là người có thâm 

niên cao nhất, đứng đầu nhóm năm đại đội 
trưởng, là những người chỉ huy trực tiếp các 
đại đội chính, ông cũng là sĩ quan cao nhất 
trong các trận đánh. Thế nên hãy kính trọng 
ông ấy. 


Đại đội trưởng tiên phong 


SỐ 5. ĐẠI ĐỘI TRƯỞNG: đứng đầu 
một đại đội và là cấp trên trực tiếp của 
bạn. Hãy cầu nguyện là bạn sẽ không phải 
nhận lấy hình phạt “Mang cái khác lại 
đây!” bởi vì ông ta thường đánh đập các 
tân binh cho đến khi cây roi gãy nát, và 
ông ấy sẽ quát “Mang cái khác lại đây!” 


Đại đội trưởng 


SỐ 6. ĐẠI ĐỘI PHÓ: người chỉ huy thứ hai 
sau đại đội trưởng. Hãy biết điều với ông ấy, 

vì ổng sẽ báo cáo mọi hoạt động của bạn cho 
chỉ huy. 


Đại đội phó 
SỐ 7. SỸ QUAN CANH TUẦN: 
người cấp mật khẩu hằng ngày. Nếu 
lỡ quên nó thì bạn sẽ không thể quay 
lại doanh trại được nữa. 


SO 8. LINH LE DUONG: ten 
gọi khác của lính bộ binh - hay 
nói cách khác, đó chính là: BẠN! 


Lính quèn 


SỐ 9. LÍNH YÊM TRỢ: không phải là công dân từ các tỉnh, 
ở trong các đại đội từ 500 đến 1000 người. Lương của họ 
thấp hơn lính lê dương và ít được huấn luyện hơn - họ hoạt 
động như giao liên và trinh sát, chẳng khác gì các chiến sĩ. 


7 R 
Lính yêm trợ trên chiến Lính yêm trợ 


trường chiến đầu trong 
đội hình lỏng leo. 


SỐ 10. LÍNH KY BINE: họ 
cưỡi ngựa và là thành phần 
thiểu số trong quân đội. Ky 
binh có nguồn gốc từ tầng lớp 
quý tộc (dựa vào các mối quan 
hệ và tiền bạc), nhưng sau đó 
đã bị cắt giảm dan từ khi các 


Lính ky bính 


đế quốc được mở rộng. 


Hai nhân vật không thể không nhắc đến 
là những người khuân vác biểu tượng 
trong cuộc chiến. 


LÍNH MANG BIU TƯỢNG: dẫn đầu và 
mang theo biểu tượng đại bàng (aquila) | 
cao quý, biểu trưng của quân đoàn La Mã. C€ 
Nếu biểu tượng bị mắt trong trận chiến, cả quân 


đoàn của bạn sẽ mát danh dự (và gặp phiển toái 
nghiêm trọng). 


Lính mang biểu tượng 
LÍNH CẮM CO LỆNH: mang cờ hiệu 
của 1 trung đội bộ binh hoặc 2 đại đội. 
Anh ta cũng phụ trách việc chôn cất 
binh sĩ. Hãy chi tiền cho anh ta hàng 
tuân, bạn sẽ yên tâm được mai táng tử 
tế sau này. 


Lính cằm 
cờ lệnh 


Để ý những đầu nhọn của 
i cây gây: chúng rát sac. 


LÍNH THOI KÈN LÊNH: nguòi thői 

tù và giúp quân lính tap hợp đúng giờ. 
Anh ta cũng thường thổi các hiệu lệnh 
báo giờ ăn. Nếu không muốn chết đói 
(và tránh bị ăn đòn), hãy mau chóng 


làm quen với các giai điệu này. 
Lính thối kèn lệnh 
v33 111111  À. nh So 


ĐOÀN NGƯỜI THÁP TÙNG 

Binh sĩ chỉ là một phần trong số hàng trăm người tham gia 
cuộc hành quân. Không phải tất cả đều tham chiến, nhưng 
cũng không có nghĩa là họ kém quan trọng đâu nhé. (Tốt 
nhất đừng nói như vậy trước mặt họ, một lúc nào đó bạn sẽ 
cần đến họ đấy.) 


THU KÝ - 

Phụ trách quản lý phòng TUSI ji 

Văn thư của doanh trại. (HAY NHÀ 
TIEN TRI) 


Họ sẽ cầu nguyên 
để các bạn vượt 
qua những tình 


huóng khó khăn. 
BÁC SĨ 
Nếu bệnh tình quá nghiêm 
CÔNG TRÌNH SƯ trọng, bạn chỉ còn biết cười 
` ` ya x á A 
Người thiết lập các công sự trừ và phó mặc cho sô phận. 
và doanh trại đc.  ® 


(công việc này 
thực sự không 
khó, vì tắt cả 
các công sự và 
doanh trại đều 
được thiết ké 
giống nhau.) 


vợ 
Trên chiến trường bạn sẽ phải đối mặt với những ai? Trước 7. 


khi tiếp tục đến phần thú vị nhất của bài huấn luyện sơ 
cấp, có một vài người mà bạn cần phải biết... 


QUÂN ĐỊCH le?) 


NHỮNG KE THU MỌI RO CỦA NGƯỜI LA MÃ 
I. DÂN GERMANIC BỆNH HOAN 


o = R Gươm dài và 
nông dân và mục đồng 


kênh càng 


* bọn phiến quân và những tên 


đầu sỏ 

* vùng đất của họ nằm ở Gallia 

(tây bắc châu Âu) và có nhiều Khiên 

quặng sắt phang 

* để trêu tức họ, hãy đoạt lấy 

đám phụ nữ và đàn gia súc Quần áo 

của họ không có 
chức năng 
- Đảo vệ 


II. BỌN DACIAN NGUY 
HIỂM CHẾT NGƯỜI 

* đội quân hùng hậu, được 
trang bị với những cỗ máy 


Áo giáp 
kim loại 


Au chiến tranh 

mắc có 

tam sát * các chiến binh được huấn 
Bo luyện kỹ thuật chiến đấu 
nghiêm x% 3 a 
ong bởi bọn lính La Mã bỏ trốn 


+ 2 ? . 
ân nau ở Dacia 


III. NGƯỜI GAUL NỰC 
cưỡi” 


* ít hiếu chiến hơn người Đức 


* cực kỳ mê tín Đôi chân 
Ầ K. 
* tin cây các tu si Druids sē giúp Sg de gap 

nguy hiem 


họ thắng trận 


..VÀ NHỮNG NGƯỜI 
Dùng gươm nên CELT LẠNH LÙNG 
vao khiên x a la So Mong 
cao lớn với mái tóc trắng 
bờm xờm 


* thường chiến đấu mình 
trần, hành động quái đản, 
quát tháo lỗ mãng làm mất 
nhuệ khí của đối phương 

* chặt đầu tù nhân và bêu 
trên cửa thành của họ 


IV. NGƯỜI PARTHIAN LÁU CÁ 

* kẻ địch xảo quyệt và nguy hiểm 
nhất 

* những cung thủ cưỡi ngựa bắn 
ra hàng trăm mũi tên trong lúc di 
chuyển, vì thế không cách nào tấn 
công được họ. 


* hay trốn tránh và luôn bị truy nã 


3 


CHUONG II 


- CUỘC SÓNG 
CUA MOT TAN BINH 


ạn sẽ nhanh chóng làm quen được hết mọi người trong 
: TD) doanh trại hoặc chí ít cũng biết mặt họ. Bảy người lính 
_ trong tiểu đội còn thân thuộc hơn cả anh em của bạn nữa. 
Ai có kinh nghiệm nhiều nhất trong số các bạn sẽ làm thủ 
trưởng, vậy nên bạn đừng quên điều này vì tiểu đội của bạn 
-sẽ lấy theo tên anh ta. 


Hat ho va hanh 
guan trong mua 


loạt phản ứng theo mệnh lệnh chỉ huy. Hãy nhớ rằng: quân 
đội luôn thống nhất như một trong chiến đấu. 


MỖI NGƯỜI LÍNH 
PHÁI BIẾT 
I. LÀM CÁI GÌ 
II. KHI NÀO THUC HIỆN 


TAT CA TAP TRUNG! 


rc hiện đồng bộ là một trong những việc khó nhất mà 
“iban phải làm. Nhưng đừng lo. Một bài tập hay ho được 
nghĩ ra để tất cả binh sĩ có thể thao tác với nhau như một, 
đó là: HÀNH QUÂN. 


Thanh âm 
Che tai khí của sự im 
hành quâÑŸ lặng nghe du 

dương hơn 


Với một cuộc hành quân bình thường, bạn sẽ 
hoàn thành 20 dặm theo cách tính của người 
La Mã (khoảng 30km) trong 5 giờ đồng hà. 
Nhưng nếu hôm đó chỉ huy không được vui - 
và thường là như thế - ông ta sẽ bắt bạn hành 
quân 24 dặm (35,5 kilomet) trong cùng thời 
gian trên. 


— 28 


Cứ 10 ngày bạn sẽ được hành quân 1 lần. Hát những bài 
hát nhịp nhàng với đồng đội sẽ giúp bạn bước đều hơn. 
(Không tiện viết ra đây nhưng bạn sẽ sớm được học thôi.) 


HÀNH LÝ VÀ ĐỎ ĐẠC LẶT VẶT 
Việc hành quân trở nên kinh khủng hơn 
khi bạn phải mang vác tất cả mọi thứ 
lúc dời trại. Bạn thường xuyên phải 
hành quân đi đó đây, dựng trại và 
sắp xếp lại đồ đạc. Không phải sếp 
của bạn không biết tính toán mà 
việc này tập cho bạn thói quen 
phản ứng nhanh như chớp. 
(Xem trang 56-58) 


HÀNH LÍ 


Quân trang cộng thêm vũ khí có 
thể nặng tới 30kg. Hãy tưởng tượng 
như bạn đang khuân một con chó 
to xác đi mấy cây số xem sao. 
Chúng tôi hay nói đùa với nhau: 
Cần gì phải giảm cân chứ? 


"gu Eg ———— 


O 


CHIẾN ĐẦU KHÔNG ĐỒ MÁU: RÈN LUYÊN 


Khi không hành quân hay đang được tịnh dưỡng 
chờ bình phục, bạn sẽ duyệt binh tập trận bằng 
việc luyện tập hay đánh trận giả để học cách 
sử dụng thành thạo vũ khí, lúc đầu với vũ khí 
giả: gươm bằng gỗ và khiên bằng gai, nặng 
gấp đôi vũ khí thật để rèn luyện sức khỏe. 


Nếu thấy dễ quá, hãy thử dùng 

một cây kiếm dài 1,8m chém vào trụ gỗ xem. 
Nếu chẳng may làm nứt nó, hãy chudn di 
thật nhanh. 


Bạn sẽ phải nhảy lên trước, đằng sau, hai bên, lên xuống... 
giống một diễn viên xiếc hơn là quân nhân, nhưng những 
hoạt động này giúp phát triển 3 kỹ năng chiến đấu: 


L. Sức mạnh II. Khả năng chịu đựng II. Sự nhanh nhẹn 


HIỆU LENH 


Trong tập luyện và chiến đấu, các chỉ huy luôn luôn đưa 
ra những mệnh lệnh. Một vài mệnh lệnh bạn thường nghe 
được liệt kê trong danh sách bên dưới. Học thuộc chúng 


AD SIGNA (Nằm xuống) 
INTENTE! (Chú ý!) 
LAXATE (Đứng ở tư thế nghỉ) 


PROCEDITE (Tiến lên phía trước) 
DEXTRORSUM VERTITE (Bên phải quay) 
SINISTRORSUM VERTTTE (Bên trái quay) 
RETRORSUM VERTITE (Đằng sau quay) 
CONSISTITE (Dùng lại) 


SALUTATE (Chào) : 
PILA IN TERRAM (Đặt lao xuống đất) 
PILA SUMITE (Cầm lao lên) 

GLADIOS STRINGTITE (Rút gươm) 
GLADIOS RECONDITE (Tra gươm vào vỏ) 
SCUTA TOLLITE (Nâng khiên) 
SCUTA DEMITTITE (Hạ khiên) 


ITER ACCELERATE (Tăng tốc) 
ITER TARDATE (Giảm tốc) 
EXPECTATE... (Khoan đã...) 

AB SIGNIS DISCEDITE! (Giải tán!) 


———— 23. - 


_ THAO TRƯƠNG “Tribunal” (nơi các sỹ 
quan quan sát bạn) 


Tanen 


| Í Fi fi ai 


| NI 


long chim, 
nhung ngay 

cả những trận 
đánh giả cũng 
có thể gây Lớp chiên đầu của 
nguy hiem. các sỹ quan 


A 


` : : HA? £ Ị” 
Bàn thờ thần Jupiter (vua của Cảnh giác 


các vị thần) - mỗi thao trường - 
đều có, 


AT 


Eni 


| 


<< 


Hành quân: bước cho 
đêu, không thì bạn sẽ 


phải lau dọn nhà x AS Bạn sẽ được luyện tập với 1 

cả tuần đó, _ yA chiếc cọc - đó là cái cột gỗ 
nên yên tâm là chúng không 
đánh trả bạn được. 


` —— 


KHO LUYEN 


Có thể bạn phục vụ suốt 25 nam 
trong quân đội mà không hề 
được tham dự một trận đánh nào. 
Thậm chí có khi cả đời quân nhân 
của bạn chỉ dậm chân ở tại vị trí đồn 
trú mà thôi. 


Dùng lại! Ai đó....... 


Nếu tôi không bao giờ 
phải chiến đâu, tại sao 
phải tập luyện khổ sở 
như vậy? 


Trả lời: 

Chỉ để đề phòng mà thôi. Phải luôn 
trong tư thế sẵn sàng - biết đâu một 
lúc nào đó bạn được cần đến. 


Ngoài ra, bất cứ sĩ quan nào cũng biết rằng, chỉ có một 
cách duy nhất để có phản xạ tức thì - đó không phải là sự 
phục tùng mù quáng - mà là khổ luyện. 


= Vị sĩ quan nào cũng mang bên mình cây gậy và đánh binh 
_ lính của họ không ngớt. Hãy xem phân tiếp theo để biết... 


————————————— § 2s ———— 


CAC HINH THUC KY LUAT - 


NĂM HÌNH PHẠT CAO NHẬT 
CỦA QUÂN ĐỘI LA MÃ CỔ ĐẠI 


Xếp thứ 5: 
(v) ĐÁNH ĐẬP 


Hình phạt thứ 4 sẽ vắt kiệt sức bạn: 
7 (iv) LÀM THÊM NHIÊU CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC 


Vị trí thứ 3 thích hợp 

cho những người đang 

ăn kiêng: > 
(iii) BỊ CẮT E 


Hình phạt xếp thứ 2, dành cho kẻ trộm hay kẻ đào ngũ So 
những tội nghiêm trọng hơn) là: f w. 
(ii) BỊ ĐÁNH CHO ĐẾN CHẾT ` 


Nhưng những điều đó không khủng khiếp bằng hình phạt 
cao nhất, dành cho những kẻ hèn nhát: 
() HÀNH HÌNH MỘT VAI NGƯỜI 


Anh có thây 
may mãn 


Có thể thấy bất cứ tiểu đội nào cũng có những người đào 
ngũ, chiếm đến khoảng 10 phần trăm tổng số binh lính trong 
quân đoàn. Khi trở lại doanh trại, trong số những người được 
lôi ra, cứ 10 người thì sẽ có 1 người bị hành hình. 

Thậm chí khi chẳng làm điều gì sai trái, bạn vẫn cần phải 
tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt để làm hài lòng vị chỉ huy của 
mình. Họ là những con người vô cùng độc đoán. Nếu bạn 
làm mất lòng họ, tốt hơn hết là nên mau mau đi khấn vái 
thần chiến tranh Mars phù hộ độ trì. 


—— 0s p 


LAY LÒNG SEP 

Hoặc tìm cách đút lót. Tất cả các 

sĩ quan đều nhận hối lộ, thường từ 
những binh sĩ muốn tránh né các 
nhiệm vụ khổ cực. Thật may là mỗi 
quân nhân đều có một khoản lương 
cố định, vì thế bạn sẽ có tiền để hối 


lộ sếp. Việc quan trọng: đút lót 
LƯƠNG BONG VÀ 
= NHỮNG ĐIỂU KIỆN ~ 


Là 1 quân nhân, bạn sẽ nhận được 
mức lương cơ bản là 300 denari 1 năm 
(cao hơn nhiều so với thợ thủ công). 
Những người phụ tá sẽ có lương ít hơn 
một chút; lính khuân vác biểu tượng 
thì lại nhiều hơn. Nhưng khi thăng 
cấp, lương bạn cũng được nâng lên. 


Những sĩ quan cấp thấp, như sĩ quan canh tuần, nhận được 
lương gấp rưỡi; quân nhân lâu năm, như lính cầm cờ hiệu 
được trả gấp đôi. Đại đội trưởng được 4.500 denari - chưa 
tính khoản đút lót - và đại đội trưởng tiên phong là 18.000. 


Đừng nghĩ rằng nhập ngũ là một cách làm giàu nhanh 
chóng. Tuy lương thực và trang phục được quân đội quản 
lý, nhưng bạn sẽ phải mua chúng. 


Của hồi lộ Tiển mai táng 


TỰ DO VÀ ĐỘC THÂN... 

Đó là tất cả những gi bạn có. Có lệnh cấm kết hôn đối 
với quân nhân. Nếu đã lập gia đình, bạn phải từ bỏ hết 
khi gia nhập quân đội - chắc bạn muốn kể điều này cho 
vợ mình nghe đấy. 


(Thực tế thì nhiều người lính giấu gia đình của mình ở khu 
dân cư bên ngoài khu công sự, và làm bộ như chẳng có họ 
trên đời vậy.) 


¬——————è©© 


THANG TIEN VA BO NHIEM 
Sau vài nam, nếu muốn thăng chức, bạn cần có một mối 
quan hệ với nhân vật có tầm ảnh hưởng (người đỡ đầu). 
Nhờ người đó viết 1 lá thư nhận xét tốt về bạn và bạn sẽ 
thăng tiến nhờ vào của hối lộ. Bạn cũng có thể gây ấn 
tượng với cấp trên bằng thành tích chiến đấu 
(điều này thật không dễ nếu 
chiến tranh không xảy ra và 
bạn chỉ là tay lính gác quèn). 


Phủi bụi 


GÌN GIỮ TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH 

Suy cho cùng thì việc thăng tiến giúp bạn leo lên 

một vị trí cao hơn và mở đường cho những 
thế hệ tiếp nối. 


Ta là Quân 
đoàn trưởng 


Con ta sẽ là 
Hoàng đề chăng?! 


Ông có ta là 
lính quèn 


ki F 
NY NN; 


PN 


Cha ta là Dai đội 
trưởng tiên phong 


“———————————ï”' ' — 


CHUONG III 


SAN SÀNG CHIẾN ĐẦU? 


kaa này dành cho những quân nhân thực thụ. Bạn 
sẽ gặp nhiều rắc rối, từ vũ khí cho đến quân phục, nên 
cần phải học cách sử dụng chúng. Còn chờ gì nữa? Bắt đầu 
đi nào! 


A wa 


# Đầu có 


ge 


5 


VŨ KHÍ CHIẾN ĐẦU 


Một câu hỏi đặt ra trước khi bắt đầu. Trong 


cuộc giao chiến bạn sẽ chọn thứ nào làm vũ 
khí? 


I. PILUM (CÂY LAO) 


Cán bằng gỗ (có loại dài 
tới 120cm) 
o ' 
~e 
Phần chính được làm bằng. 
sắt dẻo (60-90 cm), đủ dài 


để đâm thủng khiên và 
thân người 


nganh sắc ' 


“TI. GLADIUS (GƯƠM) 


Có vỏ bao bên ngoài 


Bên trong, lưỡi gươm 
làm bằng thép loại tốt 
dài 60cm 


Dây đai dài, bạn có thể 
đeo trên vai. 


a 33 Ø 


III. PUGIO (DAO GAM) 


Mũi tròn 


Lưỡi dao găm làm bằng sắt hoặc đồng. 
IV. SCƯTUM (KHIÊN) 


Tay năm bằng 


Dài 120cm vòng sắt 


Phần lỗi lên gọi là 


cái bướu Hình dạng cong để 
đảm bảo che phủ 
cơ thể một cách 
Rộng 70cm hoàn hảo và làm 


lệch hướng các 
mũi tên 

Được làm bằng nhiều lớp gỗ đặc và da, một cái khiên có 
thể nặng tới 10kg. 

Chọn cái nào đây? 

Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi được biết là cả 4 loại trên 
đều được dùng để tấn công, kể cả khiên. 


TA 
" WA Ka Wanna 


* Nếu bạn nghĩ rằng khiên chỉ được sử 
dụng để che chắn thì hãy xem trang 
38. Nó có thể trở thành vũ khí hữu ích 
nếu biết cách sử dụng. 


$A- * Ban chọn dao găm u - nó chỉ được 
En Ồ dùng để phòng vệ và sử dụng cho 
những việc lặt vặt mà thôi. 


Giờ thì hãy xem chỉ tiết hơn. 
BA ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÂY LAO 


(i) Cái gậy bằng 

sắt có thể đâm 

(ii) Một khi đã đâm 
thủng khiên sẽ không rút 
ra được. 


(iii) Nó bị cong khi bị 
cắm xuống mặt đất (vì 
thế quân địch không thể 
ném ngược nó vào bạn). 


ĐIỀU QUAN TRONG CỦA THANH GUOM 


1 người lính luôn mang nó ở bên phải (thậm chí nếu anh ta 
thuận tay trái). Hãy nghĩ xem: trong trận đánh bạn sẽ luôn 
sát cánh chiến đấu cùng đồng đội, vì vậy mọi người phải 
rút gươm ra theo cùng một phía như nhau. 


CÁCH RÚT GƯƠM 


(i) Cầm lấy (ii). Nắm (iii) Tuốt gươm 
cán, ngón cái chặt rồi rút ra khỏi bao một 
hướng xuống. gươm ra. cách dứt khoát. 


——————3s—— 


CÁCH SỬ DUNG GƯƠM 


Nếu quân địch được che chắn kỹ thì những nhát chém 
không thể khiến hắn bị trọng thương. Ngoài ra, bạn có thể 
bị tấn công vào phần dưới cánh tay đang vung lên chém. 
Hãy nhớ rằng: 


..đâm ngay giữa 
xương sườn tên địch. 
CÁCH CẢM KHIÊN 


Tay trái cầm cán khiên 


Rút kiếm lại và... 


fa Ly 
` LH 
` 


£ 


Vỏ bọc khiên có 
quai đeo để bạn 
có thể mang nó 
trên lưng. 


Cái cán này giúp 
bạn dễ dàng vác 
khiên đi. 


= á z “ 


DUNG KHIEN LAM VU KHI 
Cái bướu lôi lên ở phần giữa khiên giống như một mũi sắt, 
bạn có thể: 


Khi địch đến gần, thụi mạnh cái bướu vào 
anh ta sau đó rút gươm đâm thật nhanh. é: 
“ 


QUẦN PHỤC 


Chúng ta nói hơi nhiều về vũ khí rồi. Còn tư trang chiến 


đấu thì sao? 


Trước hết là áo. Nó được 

làm bằng vải lanh hoặc len 
được sử dụng phù hợp tùy YA 
theo dia ban va tinh hinh 
thời tiết nóng hay lạnh. áo váy ngắn 


cũn cỡn F Era 


ông tay áo ngắn 


————— E; 


Dĩ nhiên 1 cái áo không thể bảo vệ bạn được, bạn cần mặc 
thêm một lớp áo trấn thủ với miếng lót da trên vai. Ngoài 
ra, bạn còn có 1 cái áo giáp để thay đổi, chiếc áo này được 
làm từ nhiều miếng kim loại nối với nhau bằng những 
mảnh da. 


Áo trân thủ ¬ 
Miếng lót da TA Ao giáp 


Những miếng sắt được xép gối 
lên nhau để bảo vệ tốt hơn. 


Bên dưới là một chiếc quần ôm bằng len, dùng để chống 
lạnh. Giáp che ống chân rất có ích, nhưng chỉ dành cho các 
sĩ quan (để thể hiện cấp bậc). 

Giáp che chân 

băng kim loại 


ji 


————————39£— _m 


Quản 
(hơi ngứa) 
pe /N 
Dây da buộc 
quanh chân. 


` 


Chiếc mũ không dam bảo an toàn 
tuyệt đối vì có nhiều khoảng hở và 
nặng nề. (Hãy tưởng tượng như bạn 
đang đội một con gà béo phì bị đông 
cứng trên đầu xem sao.) 


Dây da buộc 
dưới căm 


Dùng để bảo vệ hai bên má 


Bên trong mũ được gắn đinh tán nên 
có lớp lót bằng vải lanh hoặc len. 
Chúng cần được thay đổi thường 
xuyên vì chất liệu này dễ bám bụi và 
mồ hôi sinh ra vi khuẩn. 


Do thường phải trèo đèo vượt suối, bạn 
cần phải mang giày aka caligae. Chúng 
rất bền và thuận lợi cho việc hành 
quân, một năm bạn chỉ được nhận có 
ba đôi thôi nên hãy gìn giữ cẩn thận. 


Với thiết ké này, bạn không cần 
phải đánh giày nhưng hãy xoa 
dầu lên đôi giày mới. 


Đề được đóng với đính mũ để 
hành quân trên địa hình gỗ ghè 
> và dễ dàng đi trên cỏ. 


——— 40 


Đừng lo lắng nếu phải đi qua những nơi 
lạnh lẽo và ẩm thấp. Chẳng hạn khi đến 
vùng Britania tối tăm, nghèo nàn bạn sẽ 
nhận được đôi giày như thế này. 


Khi hành quân hoặc đứng gác trong 
những đêm dài lạnh lẽo, bạn sẽ 
nhận được một chiếc áo choàng 
bằng len (dày gấp đôi cái chăn). Và 
thêm một cái khăn choàng cổ để 
trang phục không cọ xát với cổ. 


Cuối cùng, bạn sẽ mang một cái đai, với những miếng da 
treo phía trước. Nó không tăng cường bảo vệ nhưng phát ra 
tiếng kêu khi bạn bước đi để mọi người biết bạn đang đến 
và tránh đường. 


Treo gươm của 


bạn ở đây Bạn có thể gắn 


những huy 
chương chiến 
đấu lên đai nit 
của mình, 


Những tâm da thừa có lẽ sẽ 
làm bạn bớt ngượng ngùng 
vì những chiêc áo ngăn! 


BẢO QUẦN QUÂN TRANG 


Một phép cộng đơn giản: 


1 cây giáo vẹo vọ + 2 chiếc dép luộm thuộm 


= 1 chiến binh tôi 


Trang phục của bạn trên thao trường không 
cần phải sáng bóng (trừ những lúc có mặt 
hoàng đế), nhưng nó phải bảo vệ được bạn 
trong khi chiến đấu. Kim loại dễ bị gỉ sét đặc 
biệt là tại các vùng đất ẩm ướt, vì vậy: 


Để giữ cho các đồ vật làm bằng da bên và dẻo dai 
hơn. Dầu ô-liu hay mỡ động vật dùng rất tốt. 


Để loại bỏ gỉ sét, hãy trộn một 
hỗn hợp cát và dầu hoặc mỡ rồi 
chà xát lên đồ vật đó. 


CHUONG IV 


ĐỂ BAT ĐẦU TRAN CHIẾN! 


uân đội La Mã nổi tiếng với 2 điều: tàn bạo trong 

chiến đấu và nhất định không đầu hàng. Nhưng, trước 
khi cuộc chiến bắt đầu, có một số thủ thuật bạn cần biết để 
hạ gục quân địch mà không phí sức. 


— 43 #- 


MUU MEO 


TRONG CHIẾN ĐẦU 


I. ĐỨNG NGƯỢC HƯỚNG MẶT TRỜI 


Tia nắng mặt trời sẽ làm 
chói mắt đối phương. 


Nếu gió thổi từ hướng của bạn, bụi sẽ bay vào mặt 
quân địch, khiến chúng ho sặc sụa, chiến đấu loạn xạ, 
và rối đội hình. Mũi tên bắn đi cũng sẽ bay xa hơn. 


III. CHIẾM LAY VỊ TRÍ THUẬN LỢI 


đội quân của bạn 


đỉnh đồi. 


Nếu cuộc chiến diễn 
ra trên một ngọn đồi, 


phải chiếm vị trí trên 


$?Ì SÁCH LƯỢC CHIẾN ĐẦU 
Áp dụng khi cuộc chiến bắt đầu: 


I. QUẬT NGÃ KE THU TRƯỚC KHI CHÍNH BẠN BỊ 
HẠ GỤC 


Để làm suy yếu 
quân địch ngay 

từ đầu, hãy âm 
thầm và di chuyển 
chậm rãi. 


Khi lực lượng của bạn còn cách quân địch khoảng 15m, 
ném lao và rút gươm tấn công, vừa chạy vừa hô to tiếng 
thét xung trận. 


vở mw 
7 ))(  Yaaaaaal 


II. ĐÁNH GIÁP LA CÀ 
Đừng để đối phương có cơ hội phá vỡ đội hình và nếu 
chúng không thoát khỏi sự tấn công kinh hoàng của bạn, 
hãy đánh nhau tay đôi với chúng. 


—————§ 45. 


ge 


II. SỬ DUNG DÔI HÌNH CHIẾN ĐẦU 
ĐỘI HÌNH RĂNG CUA: xếp một đơn vị ngay sau tuyến đâu, 
để họ có thể di chuyển lấp vào mọi chỗ trống trong đội 


Khoảng MAA 
trồng trên Tuyên đầu 


tuyến đầu 


! PEP ANE 
2 QC VN Xh dc 
PI 
Di chuyển để lắp 


vào chỗ trồng 


ĐỘI HÌNH Xuyên thủng hàng 
MUI NHỌN: 3 ngũ đôi phương 
Đội hình _ 
địch 


Đội hình tam giác với một người lính CA 
đứng đầu. Lao thẳng vào đối phương ¿ 
và sau đó tản ra. CA 
Cách tấn công khéo léo này khiến 
quân địch không có khoảng trống 
để giãn quân và hãy đương đầu với 
chúng vì những thanh kiếm công 
kènh không dễ sử dụng vào lúc này. 


= § 4@ 


DOI HINH VONG TRON: 
Thế phòng ngự và là 
phương sách cuối cùng. 
Đội hình này chỉ sử dụng 
nếu quân số địch hoàn 
toàn áp đảo. 


Cho dù biết sẽ thua trận nhưng bạn cũng phải chiến đấu hét sức mình. 


ĐỘI HÌNH MAI RÙA: 
Sắp thành hình chữ nhật, đưa những chiếc khiên lên trên 
đầu hoặc phía trước nếu bạn đứng ở hàng đầu. Một hàng 
rào không thể xuyên 
thủng được thiết lập và 
đặc biệt hữu dụng trong 
lúc bị bao vây (xem trang 
52-53). 


Đội hình mai rùa rất chắc chấn, € 
đến nỗi một chiếc xe ngựa cũng “ 
có thể chạy bên trên nó 


CHẠM TRÁN: Đơn giản 

chỉ là mở rộng khoảng cách giữa các hàng, tạo cho bạn 
phạm vi hoạt động rộng hơn khi chiến đấu - nhưng nó 
cũng tạo cơ hội để quân địch dễ dàng trốn thoát. 


TV. TRAT TU CHIEN DAU 

Mỗi người có một vị trí trong hàng ngũ, hãy sắp xếp khéo 
léo để những người mạnh có thể hỗ trợ người yếu. Dưới 
đây là một trong các đội hình chiến đấu tiêu biểu. 


2 hàng 


Nhóm lính Nhóm lính Nhóm lính Nhóm lính Nhóm lính 


ưu tú tập sự tuyển tập sự, tinh nhuệ 
x i 3 i 


{È Nhóm lính Nhóm lính Nhóm lính Nhóm lính Nhóm lính 


uu tú trung i yeu trung i 


DPIEM BÁO 


Dĩ nhiên, tất cả những điều trên chưa chắc đã hữu dụng 
nếu các vị thần không ở bên cạnh bạn. Những người chỉ 
huy nên lưu ý đến các điềm báo trước khi phát lệnh tấn 
công. Một vài dấu hiệu cho thấy bạn cần để phòng những 
gì trong tương lai. 


Tuyến đầu 


— 


* Cho mấy con gà thiêng 
ăn (nếu chúng ăn thì hãy 
tấn công) 


* Xem xét bộ lòng của 
các con vật (công việc 
của các nhà tiên tri) 


* Trông thấy một 
con đại bàng bay 

trên trời (có thể là 
điềm tốt hoặc xấu) 


Bạn có thể dâng tế phẩm 
và cầu xin sự trợ giúp của 
thần Mars. 


DIỄU HÀNH CHIẾN THẮNG 
Những người khuân vác biểu Cuối cùng (và tép riu 
tượng đi sau các chỉ huy nhất), chính là bạn T 


TRA SA. 
LY 
HANA A 


Hoàng dé (bôi mặt màu đỏ 
để trông như thần thánh.) 


Nhớ nhé: Hoàng 
thượng chỉ là người 
thường mà thôi! 


Or - 
“CÀ \ X 


Một tên người hau đứng sau 
Hoàng dé, để nhắc nhở ông áy 
không nên quá kiêu ngạo. 
Hoàng đế và những 
người yêu thể thao 

; đều có chung một 
truyền thống là sau khi 
chiến thắng trở về sẽ 

tổ chức một cuộc diễu 
hành đầy vinh quang. Đây là cơ hội để mọi người cùng tận 
hưởng 15 phút huy hoàng và uống rượu mừng. Hãy thoải 
mái và hét to những câu chế nhạo Hoàng đế, lúc ông ta 
hướng mắt về phía đám đông. Người La Mã cho rằng việc 
này sẽ đem lại may mắn. 


E E `. e 


Đám đông tung hô (không nói 
những lời gây tổn thương, hoặc 
đụng chạm dén nỗi đau mất mát.) 


12 vệ sỹ cảm 
gậy (biểu 

tượng của 
quyển lực) 


Tù nhân chiến tranh 
(họ sẽ bị bán làm nô 
lệ hoặc bị giết) 


Những con _ ——* 


vật bị hiến tế 


Các nguyên lão và chính trị 
gia tam cỡ dẫn đầu đoàn, 
họ không tham gia chiến 
đầu nhưng cũng hân hoan 
chia sẻ niềm vinh quang, 


BAO VAY 


Dĩ nhiên, không phải lúc nao bạn cũng giáp mặt với quân ': 


địch trên chiến trường. Thinh thoảng chúng sẽ mai phụcvà  „* 
cố thủ trong thị trấn. Chặn đứng nguồn lương thực là một 
phương án lỗi thời, nhờ các phát minh hữu ích của người 

Hy Lạp cổ đại. 


THANH ĐÒN GỖ: Một cách 
đơn giản nhưng hiệu quả 
để phá vỡ tường thành, bên 
trong có một thân cây được 
treo bằng các dây thừng. 


MAY BAN TÊN “BO CAP”: 
dùng để bắn tên, chính 
CUNG TÊN CƠ HỌC: Lớn xác chết người. 

và cô định nhưng có thể ` 
bắn 2 mũi tên 1 lần, 


=...... 


1 cái cầu treo trên đỉnh để 

bính lính thoát ra ngoài. 
THÁP VÂY: một tòa tháp cao 
được thiết kế đơn giản nhưng tài 
tình. Nó mang hàng tá bính sĩ 
bên dưới leo lên đỉnh tường. 


Dây điều 
chỉnh độ cao 


MÁY BẮN ĐÁ 
“LỪA HOANG”: 
quá to khí sử 
dụng trên chiến 
trường, nó có thể 
ném những khôi 
đá xa hơn 300m 


— g3 


LAM MỘC? 
... trước khi có thể sử dụng các 
' công cụ này, bạn cần phải chế 


| tạo chúng từ những nơi cách 
xa thành phố để tránh hỏa lực 


của quân địch. 


BẠN THỦ ĐOẠN CỠ NÀO? ; 

Cố gắng gây sức ép lên quân thù bằng 

cách: 

(i) quăng đầu những tên gián điệp qua 

bờ thành; 

(ii) đào 1 cái hào thứ 2 và bức tường 

xung quanh cái đang có sẵn. Điều này 

không chỉ giúp cầm chân quân địch 

_ mà nó nhắc nhở quân phản loạn rằng 
chúng đang bị kẹt trong bay. 


HẬU QUÁ 


Một khi đã phá hủy thành công, mọi việc đã xong xuôi 

chỉ còn chờ đợi tiếng reo hò (thảm sát và cướp bóc). Chỉ 

huy của bạn sẽ cho kẻ địch cơ hội đầu hàng trước khi tấn 

công. Sau lần tông cửa đầu tiên, nếu chúng vẫn ngoan cố: 
KHÔNG CAN NHÂN TU! Không chỉ trừng phạt chúng, bạn 

còn gián tiếp cảnh báo những thành phố khác cũngchưa @ 


chịu đầu hàng. O o 


S 


— gug 


> 


se j) 


CHUONG V 


DOANH TRAI, PHÁO ĐÀI VÀ 
TƯỜNG THÀNH HADRIAN 


Để bảo vệ một đế quốc to lớn, bạn có thể được điều động 
đi đến bất cứ đâu từ Syria (nóng nực) đến Britannia (không 
có mô tê gì cả). Nhưng bạn sẽ có cảm giác quen thuộc như 
ở nhà vì các pháo đài và doanh trại được xây dựng theo mô 
hình tương tự nhau. 


— 558 


DỰNG TRAI (s) 


Doanh trại được dựng nên với 2 mục tiêu: 

(i) giữ an toàn cho bạn 

(ii) gây ấn tượng mạnh với quân địch. Khi nhìn thấy 
một vùng day lều trại được dựng lên chớp nhoáng thì ai mà 
không khiếp đảm. Điều này cũng giúp cho mọi thứ luôn ở 
đúng vị trí của nó. 


mga 5 B05: 
m KAA 


nom 


Chú thích: 


: mày) š Trụ sở Quân 
D Lính quân doan B đoàn trưởng 


Œ mgoa u Ngựa và la 


B Ky binh 
[D Si quan A Hàng rào 


Bạn sẽ đào 1 cái hào xung quanh ở bên 
ngoài hàng rào và căm cọc để ngăn 
chặn những vị khách không mời mà 
đồn. 


CÒN QUÊN 4Ì KHÔNG NÀO) _` 


Những tấm lều được tải trên xe chở quân nhu hay trên 
những con la. Bạn sẽ phải mang vác những thứ khác. Để 
đảm bảo là mình không để quên bất cứ thứ gì, hãy xem 
danh sách bên dưới: 


DANH SÁCH HÀNH IÝ __ 
QUÂN PHỤC LI 

vu KHÍ L] 
NỔI VÀ CHẢO LI 
THỰC PHẨM L_] 

ĐỒ NGỦ L 
ĐỒ CÁ NHÂN L ` 
CÁI CỌC LÀM HÀNG RÀo CI | 


PHÁO ĐÀI BIÊN GIỚI fse} 


Khi không di chuyển nữa, bạn sẽ sống cố định ở một nơi 
trên biên giới lãnh thổ. Các pháo đài được thiết kế khá 
giống các doanh trại, mặc dù có thêm những thứ khác như 
chuồng ngựa, kho thực phẩm, phân xưởng, nhà xí, nhà 
tắm, tiệm bánh và bệnh viện. 


Thiết kế của pháo đài 
với sức chứa 800 người 


Thành lũy 
Trụ sở chính 
Doanh trại 
Sở chỉ huy 


Cửa hàng 
thực phẩm 


Các phân xưởng 
và bệnh viện 


__ DẠO QUANH PHAO ĐÀI: TONG HÀNH DINH 
QUAN ĐỌI 
Trụ sở chính là cơ quan đầu não và là nơi lưu trữ của 
doanh trại. Những thứ quý giá nhất được chứa ở đây: biểu 
tượng của quân đoàn, một bức tượng bán thân của Hoàng 
đế, và tiền lương của bạn. 


Nhà nguyện 
(luôn có người 
túc trực) 


Sảnh trung tâm Phòng 
(pháp đình) là nơi truyền 
bạn sẽ tập trung để 
nhận mệnh lệnh 


4 - 
IS 


Những thông báo được 
dán bên mặt kía của bức tường. 
Nhớ để mắt đến những thông báo quan 
trọng, như việc thanh tra chẳng hạn. 


NHA KHO 
Bạn không lo bị đói đâu - trong nhà kho 
chứa day ngũ cốc, những miếng thịt 
khống lò và nhiều loại rau củ để 
cung cấp năng lượng cho 
những đợt hành quân. 


Dỡ những bao tải 
ngũ cốc khỏi xe thô `...“ 


PHÒNG TẮM 
Hãy yên tâm là 
mỗi pháo đài 
đều có bổn tắm 
tiện nghi để 
binh sĩ tắm táp 
thoải mái và 
thư giãn cùng 
bạn bè. 


NHA CUA CHI HUY 

Trong khi bạn phải ép mình nằm trong những doanh trại 
nhỏ bé, sĩ quan chỉ huy cùng với vợ và gia đình (ông ấy 
được phép mang họ theo), thì lại được ở nơi rộng rãi hơn. 
Trên thực tế, hầu hết nơi ở của các chỉ huy được xây dựng 
dễ dàng hơn các pháo đài gấp 10 lần. Đây là dinh thự của 
ông ấy, nó cũng được dùng làm nơi tổ chức tiệc và tiếp đãi 
những vị khách quan trọng. 


Phòng : Aa 
Nhà nguyện ngủ chính Phòng tắm Phòngăn Nhà bếp 


Phòng riêng của chỉ huy Chuông ngựa và 
sân kế cửa 
Nhà xí của những người nô lệ - xôm tụ 
hơn nhà xí của chỉ huy. Vì ông áy luôn 
di một mình mà. 
Phòng chờ 


— geg 


Không gian sống của bạn đơn giản hơn nhưng ít nhất nó 
cũng không bị dột khi trời mưa (không giống như lèu trại). 
Mỗi tiểu đội chia nhau ở trong 2 dãy trại nhỏ hẹp và dài. 


Vấn để lớn nhất là tiếng 
ngáy. Nêu bạn không có đồ 
bịt tai, những viên sáp nén 

~ Á PA 2 á 
sẽ rầt hiệu quả day. 


Những đôi 
chân bóc 
mùi 


Phòng sau là nơi để ngủ nghỉ, với vũ khí đặt ngay trước 
mặt. Bạn sẽ có một lò than nhỏ để sưởi ấm nếu ở những 
vùng đất lạnh lẽo. 


—=———====—=— G 


CUOC SONG TAI PHAO DAI 


Sẽ không có nhiêu thời gian để bạn ngủ nghỉ đâu. Ngay khi 
có tiếng kẻng lúc bình minh, bạn phải dậy và bắt đầu làm 
việc chăm chỉ. Vấn đề ở đây: 


Khi mới nhập ngũ, bạn chỉ 
là một tên lính quèn luôn 
đảm nhận những công 
việc kinh khủng nhất: 
canh gác (nhàm chán), 
= lau dọn nhà tắm, nhà 
kho hay nhà xí (khỏi nói 


Những người vô sẽ 
g ng nhiêu). 


công rỗi nghề sẽ 
phụ trách luôn việc 
cọ nhà xí. 


Nếu may mắn, bạn sẽ được cử đi tuần tra hay giữ gìn trật 
tự, nhưng tốt hơn hết là học lấy một nghề hoặc trau dôi 
một kỹ năng chuyên môn. Khi đã thành thục, bạn sẽ thoát 
khỏi những công việc dơ bẩn để trở thành một quân nhân, 
thợ rèn, kỹ sư, văn thư hay bác sỹ thú y. 


— gug 


BÁC SĨ QUÂN Y 
Nếu bạn không ngất xỉu khi thấy máu (nếu có thì bạn gia 
nhập quân đội làm gì vậy nhỉ?) bạn có thể trở thành một 
bác sỹ quân y. Bệnh viện quân y là nơi người La Mã nghiên 
cứu dược liệu. Không khó lắm đâu, vì việc chữa trị rất đơn 
giản (nhưng hiệu quả). 

Công việc chủ yếu của bác sĩ là cố định xương bị gãy hoặc 
là cắt bỏ chi nếu vết thương quá nặng, không thể chữa trị 
được. Bạn có thể sử dụng nhiều loại thuốc. Nếu thất bại, 
hãy bình tĩnh tự nhủ với mình rằng sinh mạng của bệnh 
nhân nằm trong tay các vị thần. 


1 tác dụng hữu ích 
của rượu - gây tê 


Một người tập 
sự trong lúc 
học việc 


Ăn nhiều tỏi 
khỏi sợ bệnh. 
Nhớ nha! 


* > 


AY 
ĐƯỜNG NÀO CUNG DẪN ĐẾN LA MÃ... 
...và hầu hết được xây dựng bởi quân đội. Để phục vụ cho 
cuộc sống rày đây mai đó, các binh sĩ được đào tạo như 
một kỹ sư, thợ đá hay thợ mộc. Quân đội đã tạo nên nhiều 
công trình xây dựng ở những nơi họ đi qua. 
Đặc biệt, những con đường chủ yếu cho quân đội đi lại 
không dùng để vận chuyển hay thương mại. Nhiều vùng 
trong lãnh thổ quá lạc hậu đến nỗi không có được một con 
đường mòn. (Cũng giống như ống dẫn mang nước sạch 
vậy - quên chúng đi. Bạn chỉ có thể tự nhủ là những người 
mông muội chẳng bao giờ tắm rửa cả). 


Bạn sẽ phải phá đá và đào nền cả ngày khí làm 
công việc mở đường. sẽ 
Cảnh báo: bạn sẽ phải thí công cú  * - 

mỗi 3 ngày là 1 dặm (1.000 bước p 
chân) day. + 


W 4 
z:\ _ Những con đường được xây Đặt đá lót vào vị tá% „ "o 
7 +dựng trên bò dát giữa hai + o 
p hào nước. 
66 Ẹ 


$ 


__ Khi hành quân đến một con sông, binh lính sẽ xây một 
__ cây cầu bắt ngang qua đó. Có 2 sự lựa chọn. Cầu phao làm 
-_ bằng gỗ, chịu lực trên thuyên lớn của đoàn quân, có thể 
xây trong vài ngày. Còn nếu không có gì gấp gáp, hãy xây 
cầu bằng đá. - 


É?Ì XÂY DỰNG DÒN BIÊN PHÒNG 
Bạn có thể mất nhiều thời gian cho việc này. Hoàng đế 
Hadrian tự nhận thấy bờ cõi đã đủ lớn nên chấm dứt việc 
bành trướng lãnh thổ. Nhưng ngài muốn các pháo đài bằng 
gỗ được xây lại bằng đá và có thêm tường bao, hàng rào, 
những con hào được xây dọc theo biên giới. 


Một tháp canh (cửa ngõ được gia cô) 
trên trường thành Hadrian 


L2 : 
Id 
2 


lên 


SONG Ở VÙNG 
BIEN GIỚI 


Mua vải vóc gởi về 
cho gia đình 


Nhiều pháo đài dọc theo biên giới của lãnh thổ 
vốn được thiết lập tốt - rất kiên cố, các thị trấn 
cũng theo đó mọc lên. Và không thiếu các tay lái 
buôn tìm đủ cách dụ khi bạn móc hầu bao. 


(sp) GIAI TRÍ (sp) 


S th 


Một thị trấn ngay cửa ngõ biên giới sẽ cực kỳ hữu ích 
những khi bạn rắnh rỗi. Bạn có thể đi dạo, hò hét cổ vũ 
một trận giác đấu hoặc những cuộc đua. Bạn cũng có thể 
mượn một chú ngựa đến vùng nông thôn để đi săn. 


Điều khiển xe ngựa cũng nguy NHÀ kẻ... 
hiểm giống như làm lính vậy. vn UY. 


Những thứ bạn săn được tùy thuộc vào nơi bạn đang đóng 
quân. Săn gấu và nai ở các tỉnh phương bắc; hoặc báo, sư 
tử và lợn lòi ở Châu Phi 
Đây là cơ hội để bạn gần 

gũi hơn với những loài động 
Vật mà trước kía chỉ được 
nhìn thây ở đại hí trường 
Colosseum. 

Nhưng nếu những trò 
đó tiêu tốn quá nhiều 
năng lượng, hãy thử tìm 
đến một rạp hát địa phương, nơi người ta sử dụng máu giả 


và đây tiếng cười rôm rả. 


gè 
——— 9 0p 


AN SAP DUDC PIÈU ĐỘN4 SANG NHÓC KHÁC? ? 


Đừng hoang mang nếu phải đóng quân ở một nơi xa xôi. 
Hãy làm theo những phương pháp dưới đây để khiến nơi ở 
mới trở nên thú vị hơn. 

* Tìm hiểu về các vị thần bản xứ và đừng quên dâng những 
lời cầu nguyện cũng như tế phẩm. Bạn không muốn làm 
mất lòng các ngài đâu, đúng không. 


* Chia sẻ các phong tục của người La Mã với người bản địa 
chẳng hạn về đường sá, cách tắm rửa, nhưng đừng làm mất 
bản sắc của họ. Nhiều người dân địa phương vẽ lên người 
họ trước khi chiến đấu. Nó có thể cũng phù hợp với bạn 
đấy. 

* Về thời tiết, những gì bạn cần nhớ là: Châu Phi thì nóng, 
Britannia* thì ẩm thấp. 

* Làm quen với 1 người đưa thư, để những người thân 
thỉnh thoảng gửi đồ dùng đến bạn. Bạn sẽ không bỏ lỡ 
nhiều thứ ở quê nhà. 

* Sẵn sàng học tiếng địa phương. Biết đâu bạn sẽ ở đấy tới 
25 năm thì sao. 

* Phân biệt những người bản xứ thân thiện và không thân 
thiện (hầu hết là những người bên kia biên giới). 


* Đảo Anh 
———— >'  #————— 


=3 
CHƯƠNG 6 


TÀI LIỆU THAM KHẢO BO TÚI 


óm lược lại những câu hoi hóc búa mà các vị sĩ quan 
li ranh có thể hỏi bạn. Bao gồm lịch sử quân đội, các 
chiến thuật quân sự, và kết thúc bằng một bản đồ của đế 
quốc - để bạn có thể biết rõ kẻ thù của bạn đến từ đâu. 


7 CC mmmmm=mm==mmmm 


LỊCH SỬ QUÂN ĐỘI 
(Đã lược bỏ một vài chỉ tiết nhàm chán) 


Sức mạnh to lớn của quân đội La Mã cổ đại hoàn toàn nhờ vào 
vô số các trận đánh của họ. Cần nói thêm rằng, khi nền cộng 
hòa còn non trẻ, La Mã hầu như không có một đội quân bài bản 
nào cả. 

Năm 510 TCN: Các chiến binh là những người sở hữu đất đai 
(chủ yếu là nông dân). Các cuộc chiến xảy ra ở gần Rome và 
diễn ra rất chóng vánh. 

Năm 396 TCN: Các chiến binh lần đầu tiên được trả lương. 

Năm 340 TCN: Các trận chiến vượt ra khỏi thành Rome. Điều 
này có nghĩa là những chiến binh nông dân phải rời xa nông trại 
của họ lâu hơn. Thế nhưng người lính vẫn quen thuộc với cày 
cuốc hơn là thanh kiếm, chỉ những người giàu có mới đủ khả 
năng tậu vũ khí và trang phục bảo hộ. 


_ ĐỀ CO BAN, QUÂN ĐỘI THỒI ĐÓ LA MỘT DAM Ô 4p p 


387 TCN: Những người Gaul từ phía bắc Châu Âu tấn công và 
xâm chiếm La Mã. 

350 TCN: Quân đội nõ lực đoàn kết với nhau. 

343 - 290 TCN: Người Samnite, một bộ tộc ở Trung Ý, nhận thấy 
La Mã đang trở nên hùng mạnh, 3 cuộc chiến giữa hai phe đã 
nổ ra sau đó. La Mã cũng đánh bại một liên minh của các thành 
phố Latin. 

280 - 275 TCN: Cuộc chiến Pyrrhic - chiến đấu với đội quân 
được lãnh đạo bởi vua Pyrrhus ở miền bắc Hy Lạp từ một thành 
phố ở Hy Lạp cho đến Ý. 

264 TCN: Cuộc chiến Punic nổi tiếng - bắt đầu từ thành 
Carthage trên bờ biển Bắc Phi. 


——m-==s E A 


264 — 241 TCN: Cuộc chiến Punic lần thứ nhất, đánh dấu việc 
xây dựng lực lượng hải quân. 


218-201 TCN: Cuộc chiến Punic lần 2 được khơi mào bởi 
Hannibal, vị tướng cai trị vùng Carthage của Tây Ban Nha. 
Hannibal dẫn đầu một đội quân gồm 35.000 người và 37 con voi 
vượt qua dãy núi Alps. Bị bất ngờ, quân đội La Mã thất bại thảm 
hại. Hannibal giành thắng lợi trong rất nhiều trận đánh. 


~ 


C UI TUONG LA MA 


Hannibal cuối cùng cũng bị đánh bại bởi Scipio, một chi huy 
của La Mã vào năm 202 TCN. 

149-146 TCN: Cuộc chiến Punic lần thứ 3 - Carthage bị tiêu diệt. 
107 TCN: Marius, một chiến binh và là chính trị gia, trở thành 
người lãnh đạo đế quốc La Mã, ông liền đề xuất những cải cách 
quân đội: 

* Ai cũng có thể tham gia. 

* Các chiến binh sử dụng cùng một loại vũ khí và được huấn 
luyện như nhau. 


* Quân đội mang theo những trang thiết bị riêng để họ có thể di 
chuyển nhanh hơn. 

* Binh đoàn La Mã được tổ chức thành 10 đội quân. 

* Đại bàng trở thành biểu tượng duy nhất của binh đoàn La Mã. 


88 TCN: Sulla, một cựu trung úy của Marius, được bầu làm 
chấp chính La Mã và gây chiến với Mithridates, vua của Tiểu Á. 
Marius được lệnh lãnh đạo quân đội. Sulla điên cuông tiến vào 
La Mã. 

88 - 66 TCN: Mithridates cũng không kém cạnh. Ba cuộc chiến 
đã nổ ra sau đó. 

73-70 TCN: Những người nô lệ ở Ý là lớp người chịu nhiều áp 
bức. Quân đội được triệu tập để dập tắt các cuộc nổi loạn. 

60 TCN: 2 cựu lãnh đạo, Pompey và Crassus, thành lập một liên 
minh, với một nhân vật mới là Julius Caesar. 


UNO! LÊN CYA CAESAR KÉO THEO HANG TRÄM TRAN CHÉ 


58-50 TCN: Caesar chinh phųc Gaul. 

55 và 54 TCN: Caesar xâm luọc Anh. 

54-3 TCN: Crassus xâm lược Parthic - đây là một sai lầm lớn, 
cuối cùng ông đã thất bại và bị tiêu diệt. 

49-45 TCN: Caesar và Pompey tranh cãi. Nội chiến nổ ra. 

44-42 TCN: Brutus và Casius giết Caesar, dẫn đến một cuộc nội 
chiến khác giữa họ với quân của Mark Antony và Octavian, con 
trai nuôi của Caesar. 

42 TCN: Brutus và Cassius thua cuộc. Mark Antony và Octavian 
phân chia La Mã thành Đông La Mã và Tây La Mã. Mark Antony 
qua lại với Cleopatra, nữ hoàng Ai Cập. Căng thẳng ngày càng 
tăng lên giữa Octavian và Mark Antony. 

31 TCN: Các cuộc hải chiến ở Actium nổ ra - Octavian đánh bại 
Mark Antony. 

27 TCN: Octavian trở thành Hoàng đế Augustus, mở dau đế chế 
La Mã. 


———— 75————— 


INDO HOANG GIA PUOC THÀNH GẤP, —ˆ 
CÁC CUGC KAM tWỌC UẤN TIẾP PIEN 

43 SCN: Claudius phát động cuộc xâm lược nước Anh. 

58-64 SCN: Nhiều cuộc chiến xảy ra với Parthia. 

60 SCN: Boudicca lãnh đạo dân Anh nổi dậy nhưng bị đánh bại. 

66-74 SCN: Người Do Thái nổi dậy và chỉ bị đánh bại sau 8 năm 

đấu tranh và bị vây hãm. 

68-69 SCN: Cái chết của Hoàng đế Nero dẫn đến nội chiến. 

Những năm 70 SCN: Người Anh gây ra nhiều rắc rối. 

86-106 SCN: Bắt đầu và kết thúc các trận chiến với Dacian trong 

20 năm và cuối cùng người La Mã cũng giành chiến thắng. 

113-117 SCN: Thừa thắng xông lên, hoàng đế Trajan quyết định 

tấn công người Parthia và mở rộng chủ quyên tối đa. 

117-138 SCN: Hoàng đế Hadrian cho rằng đế quốc đã đủ rộng 

lớn và ra lệnh ngừng tất cả các cuộc xâm lược. Ngài bắt đầu lên 

kế hoạch xây dựng hàng loạt công trình ở biên giới. 


QUAN ĐỘI BẢO VÊ CAC BIEN GII _ 


142-164 SCN: Antoninus Pius cố gắng mở rộng sang Scotland, xây 
dựng trường thành của riêng mình, nhưng không thành công. 
162-180 SCN: Người Parthian tấn công từ phía Đông và người 
Marcomamni, một bộ tộc Đức, tấn công ở phía Bắc. Kể từ đó, các 
cuộc tấn công vào đế quốc không ngừng tiếp diễn. 

193-197 SCN: Vụ ám sát Hoàng đế Commodus khiến cho các 
cuộc nội chiến xảy ra ngày càng nhiều hơn. 

235 SCN: Các cuộc xâm lược và tấn công vào các đế quốc vẫn cứ 
tiếp diễn. Bất cứ khi nào một vị hoàng đế băng hà (hay bị giết), 
những người khác sẽ liều mạng để giành lấy vị trí đó. 


— org 


KE HOẠCH CHIẾN ĐẦU 3 
Như một quy luật, chiến thuật là mối quan tâm hàng đầu 
của người chỉ huy. Nhưng bạn cần phải hình dung ra 
những gì trong đầu ông ấy. Sơ đô dưới đây thể hiện một 
chiến thuật chiến đấu điển hình và phổ biến. 


Ky bính Quân đội La Mã Ky bính 


Ky binh địch Dich Ky binh dich 


(i) các ky binh tấn công các ky binh của địch, trong khi 
tuyến đầu của quân đoàn tiến lên để phá vỡ tuyến đầu 
của địch. 


(ii) hàng thứ hai di 
chuyển vào trong để lấp 
đầy mọi khoảng trống 
và các ky binh lùi về tấn 
công từ phía sau. 


— g7 


gé 


VINVW3Đ 


iU P 


NDS ZIT WYN - eno we) Buni; 


RI ngp Wak ÁH 


OH.L HNV1 ỌG NY 


MOT NGAY LAM LINH LA MA 


Lesley Sims - lan McNee 
Lê Thảo dich 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc - Tổng biên tập NGUYỄN MINH NHỰT 
Biên tập và sửa bani in: PHAM PO PHUONG CHI 
Bìa: ĐỖ BIÊN THUY 


Trình bày: VŨ THỊ PHƯỢNG 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 
Địa chỉ: 161B Lý Chính Thắng, Phường 7, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39316289 - 39316211 - 39317849 - 38465596 
Fax: (08) 38437450 
E-mail: hopthubandoc@nxbtre.com.vn 
Website: www.nxbtre.com.vn 


CHI NHÁNH NHÀ XUẤT BẢN TRẺ TẠI HÀ NỘI 
Địa chỉ: Số 21, day A11, khu Đầm Trấu, Phường Bạch Đằng, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: (04) 37734544 
Fax: (04) 35123395 
E-mail: chinhanh@nxbtre.com.vn 


CÔNG TY TNHH SÁCH ĐIỆN TỬ TRẺ (YBOOK) 
161B Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, Tp. HCM 
ĐT: 08 35261001 — Fax: 08 38437450 
Email: info@ybook.vn 
Website: www.ybook.vn 


Khổ: 15,5 cm x 23 cm, số: 2415-2014/CXB/14-247/Tre 
Quyết định xuất bản số 1319A/QĐ-Tre, ngày 31 tháng 12 năm 2014 
In 2.000 cuốn, tại Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng 
Địa chỉ: 510 Trường Chinh, phường 13, quận Tân Bình 
In xong và nộp lưu chiểu quý I năm 2015 


> SIMS - IAN MACNEE 


MOT NGÀY 
+ LÀM LÍNH 
T IAMA.. 


Bạn có biết cách hành quân không? Hay máy bắn tên bò cạp trông ra sao? 
Và tại sao một con rùa lại hữu ích trong chiến đấu? 
Bạn cần phải biết hết những điều này và hơn thế nữa nếu bạn muốn 
tham gia vào quân đội La Mã. Nhưng đừng lo lắng! Cuốn sách này là một 
cẩm nang sinh tôn hoàn hảo dành cho các tân binh. 


Và cũng đừng quên những lời khen tặng dành cho cuốn sách: 


“Những lời khuyên bô ích dành cho các tân binh.” 
SỬ BIEN NIÊN COLOSSEUM 


“Mst pho kinh điển! Phải chi ta được đọc cuốn sách nay 


` lúc mới bắt đầu sự nghiệp.” 
JULIUS CAESAR 
ya ISBN 978-604-1 -O597:- 


Một ngày làm lính La Ma, 


ve #s iiin 


` Ậ Giá: 52,000 đ 
www.ybook.vn/ebook ¡gi ga Wa 


